II 


QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 


~ 


VE 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 


ŠÑT NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRị QUỐC GIA 


QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
_ VỆ 
HỢP ĐÔNG LAO ĐỘNG 


-_ 34(V)9 


CTQG - 2014 


— Mãsế: 


QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
- VỀ 
HỢP ĐÓNG LAO ĐỌNG 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA — SỰ THẬT 
Hà Nội - 2014 


CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN 


Ngày 2-7-2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã thông qua Bộ luật lao động năm 2012, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01-5-2013 thay cho Bộ luật lao động 
năm 1994 (sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007) trong 
nội dung của Bộ luật này có một chương III quy định về hợp 
đồng lao động với 43 điều. Sau khi Bộ luật lao động năm 2012 
có hiệu lực, ngày 10-5-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 44/2013/NĐ-CP quy định chỉ tiết thi hành một số 
điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 
30/2013/T'T-BLĐTBXH ngày 25-10-2013 hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 44/2013/NĐ-CP. 

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc về văn bản 
pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách "Quy định pháp luật 
uề hợp đồng lao động". 


Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng 12 năm 2013 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 


5 


1. BỘ LUẬT 
LAO ĐỘNG NĂM 9012” 
(Trích) 


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1999 đã được sửa đối, bổ sung một số 
điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Bộ luật lao động. 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; 
quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người 
sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ 


* Luật số 10/2012/QH13 (BT). 


chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao 
động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quản 
hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. 


Điều 2. Đối tượng áp dụng 


1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề 
và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này. 

2. Người sử dụng lao động. 

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực 
tiếp đến quan hệ lao động. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ ˆ 

Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu 
như sau: 

1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trỏ lên, có 
khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, 
được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người 
sử dụng lao động. 

2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ 
quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê 
mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là 
cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

3. Tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của người 
lao động cùng làm việc cho một người sử dụng lao động 


8 


hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của người 
sử dụng lao động. 

4. Tổ chức đại diện tập thể lao động tợi cơ sở là Ban 
chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công 
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công 
đoàn cơ sở. 

5. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ 
chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động 
trong quan hệ lao động. 

6. Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh 
trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa 
người lao động và người sử dụng lao động. 

7. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, 
nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ 
lao động. 

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động 
cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động 
và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với 
người sử dụng lao động. 

8. Tranh chấp lao động tập thể uề quyên là tranh chấp 
giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát 
sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định 
của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội 
quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác. 


9. Tranh chấp lao động tập thể uê lợi ích là tranh 
chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu 
cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định 
của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, 
nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp 
khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao 
động với người sử dụng lao động. 

10. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa 
dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm buộc người 
khác lao động trái ý muốn của họ. 


Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động 


1. Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người 
lao động; khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho 
người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với 
quy định của pháp luật về lao động; có chính sách để 
người lao động mua cổ phần, góp vốn phát triển sản 
xuất, kinh doanh. | 

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử 
dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, 
công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội. 

-8. Tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo ra 
việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có 
việc làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều 


lao động.. 


10 


4. Có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân 
lực; dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ 
kỹ năng nghề cho người lao động, ưu đãi đối với người 
lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

5. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa 
dạng các hình thức kết nối cung cầu lao động. 

6. Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao 
động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ 
lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. 

7. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; quy định chế 
độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động 
nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao 
tuổi, lao động chưa thành niên. 


Điều ð. Quyền và nghĩa vụ của người lao động 


1. Người lao động có các quyền sau đây: 

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, 
học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị 
phân biệt đối xử; 

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề 
trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được 
bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an 
toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ 
hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể; 


11 


c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ 
chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của 
pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử 
dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham 
vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử 
dụng lao động; . 

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo 
quy định của pháp luật; 

đ) Đình công. 

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động 
tập thể; 

b) Chấp hành kỹ luật lao động, nội quy lao động, 
tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng 
lao động; 

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo 
hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 
lao động 

1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây: 

a) Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao'động theo nhu 
cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi 
phạm ky luật lao động; 


12 


__ b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề 
nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; 

c) Yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, 
ký kết thoả ước lao động tập thể; tham gia giải quyết 
tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn 
về các vấn để trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống 
vật chất và tỉnh thần của người lao động; 

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc. 

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động 
tập thể và thoả thuận khác với người lao động, tôn 
trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động; 

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể 
lao động tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh 
quy chế dân chủ ở cơ sở; 

c) Lập số quản lý lao động, sổ lương và xuất trình 
khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; 

d) Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 
30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo 
cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình 
hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở 
địa phương; 

đ) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao 
động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo 
hiểm y tế. 


183 


Điều 7. Quan hệ lao động 


1. Quan hệ lao động giữa người lao động hoặc tập 
thể lao động với người sử dụng lao động được xác lập 
qua đối thoại, thương lượng, thoả thuận theo nguyên 
tắc tự nguyện, thiện chí, bình đăng, hợp tác, tôn trọng 
quyền và lợi ích hợp pháp của nhau. 

2. Công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao 
động tham gia cùng với cơ quan nhà nước hỗ trợ xây 
dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; giám 
sát việc thi hành các quy định của pháp luật về lao 
động; bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp của người Ìao 
động, người sử dụng lao động. 


Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, 
thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, 
tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, 
gia nhập và hoạt động công đoàn. 

2. Ngược đãi người lao động, quấy rối tình dục tại 
nơi làm việc. - : 

3. Cưỡng bức lao động. 

4. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục 
lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học 
nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật. 


14 


5. Sử dụng lao động chưa qua đào tạo nghề hoặc 
chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, 
công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo nghề 
hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

6. Dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt 
người lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt 
động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật. 

7. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật. 


Chương II 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 


Mục 1 
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
Điều 15. Hợp đồng lao động 


Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao 
động và người sử dụng lao động về việc làm có trả 
lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi 
bên trong quan hệ lao động. 


Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động 


1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn 
bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 


15 


bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, 
các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. 


Điều 17. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động 


1. Tự nguyện, bình đăng, thiện chí, hợp tác và 
trung thực. 

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không 
được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo 
đức xã hội. 


Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động 


1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, 
người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp 
giao kết hợp đồng lao động. 

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến 
dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải 
được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của 
người lao động. 

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất 
định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao 
động có thể ủy quyền cho một người lao động trong 
nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; 
trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như 
giao kết với từng người. 


16. 


Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết 
phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, 
địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng 
người lao động. 


Điều 19. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước 
khi giao kết hợp đồng lao động 


1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin 
cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều 
kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an 
toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức 
trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định về 
bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề 
khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao 
động mà người lao động yêu cầu. 

2. Người lao động phải cung cấp thông tin cho người 
sử dụng lao động về họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, 
trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức 
khoẻ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết 
hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu. 


Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao 
động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp 
đồng lao động 

1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng 
chỉ của người lao động. 


17 


2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp 
bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện 
- hợp đồng lao động. 


Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều 
người sử dụng lao động 


Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động 
với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm 
thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. 

Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với 
nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện 
theo quy định của Chính phủ. 


Điều 22. Loại hợp đồng lao động 


1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một 
trong các loại sau đây: 

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp 
đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời 
điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. 

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn; 

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng 
mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm 
dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 
12 tháng đến 36 tháng. 


18 


e) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một 
công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và 
điểm e khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động 
vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký 
kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp 
đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng 
lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao 
kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở 
thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời 
hạn là 24 tháng. 

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới 
là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký 
thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục 
làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn. 

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa 
vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 
12 tháng để làm những công việc có tính chất thường 
xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời 
thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ 
theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc 
nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. 


19 


Điều 93. Nội dung hợp đồng lao động 


1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ 
yếu sau đây: 

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của 
người đại diện hợp pháp; 

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ 
nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp 
pháp khác của người lao động; 

e) Công việc và địa điểm làm việc; 

d) Thời hạn của hợp đồng lao động; 

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả 
lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; 

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương; : 

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; 

¡ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; 

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp 
đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định 
của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa 
thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, 
thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, 
quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao 


động vì phạm. 


20 


3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì 
tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số 
nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận 
bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong 
trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của 
thiên tai, hoả hoạn, thời tiết. 

4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao 
động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn 
của Nhà nước do Chính phủ quy định. 


Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động 


1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của 
hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. 

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số 
điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. 

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi 
tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn 
đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện 
theo nội dung của hợp đồng lao động. 

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để 
sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội 
dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm 


có hiệu lực. 


21 


Điều 2ð. Hiệu lực của hợp đồng lao động 


Hợp đông lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên 
giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác 
hoặc pháp luật có quy định khác. 


Điều 26. Thử việc 

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể 
thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai 
bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc 
làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. 

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung 
quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 
của Bộ luật này. 

2. Người lao động làm việc theo hợp đông lao động 
mùa vụ thì không phải thử việc. 

Điều 27. Thời gian thử việc 

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ 
phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần 
đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây: 

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức 
danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao 
đẳng trở lên; 

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh 
nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, 


22 


trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân 
viên nghiệp vụ. 
3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. 


Điều 98. Tiền lương trong thời gian thử việc 


Tiền lương của người lao động trong thời gian thử 
việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 
85% mức lương của công việc đó. 


Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc 


1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao 
động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. 

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ 
bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và 
không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu 
cầu mà hai bên đã thoả thuận. 


Mục 2 
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 


Điều 30. Thực hiện công việc theo hợp đồng 
lao động 

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao 
động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc 
được thực hiện theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa 
thuận khác giữa hai bên. 


23 


Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc 
khác so với hợp đồng lao động 


1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả 
hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc 
phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, 
nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử 
dụng lao động được quyển tạm thời chuyển người lao 
động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, 
nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn 
trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của 
người lao động. 

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công 
việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao 
động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 
ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và 
bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của 
người lao động. 

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại 
khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; 
nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương 
công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ 
trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công 
việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công 
việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 
do Chính phủ quy định. 


24 


Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng lao động 


1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự. 

2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy 
định của pháp luật tố tụng hình sự. 

3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp 
dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc. 

4. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 
của Bộ luật này. 

5. Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận. 


Điều 33. Nhận lại người lao động hết thời hạn 
tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 


Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn 
tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy 
định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có 
mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải 
nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai 
bên có thỏa thuận khác. 


Điều 34. Người lao động làm việc không trọn 
thời gian 
1. Người lao động làm việc không trọn thời gian là 


người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời 


25 


gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được 
quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động 
tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành 
- hoặc quy định của người sử dụng lao động. 

2. Người lao động có thể thoả thuận với người sử 
dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao 
kết hợp đồng lao động. 

3. Người lao động làm việc không trọn thời gian 
được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao 
động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, 
không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ 
sinh lao động. 


Mục 3 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 


Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động 


1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu 
bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng 
lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 
ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì 
việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành 
bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao 
kết hợp đồng lao động mới. 


26 


3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được 
việc sửa đối, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì 
tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. 


Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng 
lao động 


1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này. 

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 

4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định 
tại Điều 187 của Bộ luật này. 

5. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị 
cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản 
án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án. 

6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất 
năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết. 

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà 
án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc 
là đã chết; người sử dụng lao động TE phải là cá 
nhân chấm dứt hoạt động. 

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy 
định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này. 

9. Người lao động đơn phương chấm đứt hợp đồng 
lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này. 


27 


10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ 
luật này; người sử dụng lao động cho người lao động 
thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do 
kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh 
nghiệp, hợp tác xã. 


Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động của người lao động 


1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 
xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc 
theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng 
có quyển đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước 
thời hạn trong những trường hợp sau đây: 

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm 
làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc 
đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; 

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không 
đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; 

e) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; 

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; 

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách Ở cơ quan 
dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy 
nhà nước; 


28 


e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ 
định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyển; 

ø) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 
ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao 
động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp 
đồng đối với người làm việc theo hợp đông lao động theo 
mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn 
dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục. 

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo 
quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo 
.cho người sử dụng lao động biết trước: 

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp 
quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này; 

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác 
định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng 
lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất 
định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp 
quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này; 

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 
Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động 
được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của 
Bộ luật này. 

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng 


29 


lao động biết trước ít nhất 4ð ngày, trừ trưởng hợp quy 
định tại Điều 156 của Bộ luật này. 


Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động của người sử dụng lao động 


1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trong những trưởng hợp 
sau đây: 

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành 
công việc theo hợp đồng lao động; 

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 
tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, 
đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác 
định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động 
đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ 
hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 
tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. 

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì 
người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp 
đồng lao động; 

e) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả 
kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử 
dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng 


vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; 


30 


đ) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 
thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này. 

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người 
sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước: 

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không 
xác định thời hạn; 

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác 
định thời hạn; 

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng 
lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất 
định có thời hạn dưới 12 tháng. 


Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động 
không được thực hiện quyền đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động 


1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết 
định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, 
trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của 
Bộ luật này. 

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc 
riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử 
dụng lao động đồng ý. 

đ. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của 
Bộ luật này. 


j1 


4. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 


theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 


Điều 40. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động 


Mỗi bên đều có quyền huỷ bỏ việc đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước 
nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên 
kia đồng ý. 


Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật 

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 
luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động 
không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ 


luật này. 


Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động 
khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 
pháp luật 

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo 
hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người 
lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng 
tiển lương theo hợp đồng lao động. 


32 


2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục 
làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại 
khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ 
cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này. 

ở. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn 
nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì 
ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều 
này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của 
Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường 
thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo 
hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động. 

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết 
trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn 
làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại 
khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ 
sung hợp đồng lao động. 

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo 
trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản 
tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong 
những ngày không báo trước. 


Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 


1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường 
cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo 
hợp đồng lao động. 


33 


2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì 
phải bôi thường cho người sử dụng lao động một khoản 
tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong 
những ngày không báo trước. 

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng 
lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này. 


Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động 
trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc 
vì lý do kinh tế 


1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh 
hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người 
sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện 
phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 
của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu 
tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. 

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể 
giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động 
thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao 
động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này. 

2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người 
lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì 
người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện 
phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 
của Bộ luật này. 


34 


Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể 
giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động 
thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao 

| động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này. 

3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động 
theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi 
đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở 
và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà 


nước về lao động cấp tỉnh. 


Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động 
khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, 
hợp tác xã 


1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 
doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động 
kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao 
động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp. 
đồng lao động. 

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động 
hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách 
nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao 
động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này. 

2. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc 
quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng 


35 


lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động 
theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này. 

3. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho 
người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì 
phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo 
quy định tại Điều 49 của Bộ luật này. 


Điều 46. Phương án sử dụng lao động 


1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội 
dung chủ yếu sau đây: 

a) Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục 
được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp 
tục sử dụng; 

b) Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu; 

e) Danh sách và số lượng người lao động được 
chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao 
động phải chấm dứt hợp đồng lao động; 

d) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện 
phương án. 

2. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có 
sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. 


Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao 
động khi chấm dứt hợp đồng lao động 


1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác 


36 


định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải 
thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời 
điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
chấm dứt hợp đông lao động, hai bên có trách nhiệm 
thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi 
của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng 
không được quá 30 ngày. 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn 
thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và 
những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ 
lại của người lao động. 

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị 
chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, 
trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao 
động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao 
động đã ký kết được ưu tiên thanh toán. 


Điều 48. Trợ cấp thôi việc 


1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định 
tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật 
này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm ch trả 


trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường 


EXi 


xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được 
trợ cấp một nửa tháng tiền lương. 

92. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là 
tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho 
người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động 
đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của 
Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được 
người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 

_3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương 
bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng hiển kề 
trước khi người lao động thôi việc. 


Điều 49. Trợ cấp mất việc làm 


1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm 
cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình 
từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định 
tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm 
việc trả 01 tháng tiển lương nhưng ít nhất phải bằng 02 
tháng tiền lương. 

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là 
tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho 
người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động 
đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của 
Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được 
người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 


38 


3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền 
lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng 
liền kề trước khi người lao động mất việc làm. 


Mục 4 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 


Điều 50. Hợp đồng lao động vô hiệu 


1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái 
pháp luật; 

b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng 
thẩm quyển; 

ce) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng 
lao động là công việc bị pháp luật cấm; 

d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc 
ngăn cần quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn của người lao động. 

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng DEẤh khi nội 
dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh 
hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng. 

3. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội 
dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của 
người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về 
lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể 


J9 


đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn 
chế các quyển khác của người lao động thì một phần 
hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu. 


Điều 51. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao 
động vô hiệu 

1. Thanh tra lao động, Toà án nhân dân có quyền 
tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. 

2. Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thanh 
tra lao động tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. 


Điều 52. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu 


1. Khi hợp đông lao động bị tuyên bố vô hiệu từng 
phần thì xử lý như sau: 

a) Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải 
quyết theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định 
của pháp luật; 

b) Các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp 
đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa 
ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động. 

2. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn 
bộ thì xử lý như sau: 

a) Trong trường hợp do ký sai thẩm quyền quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 50 của Bộ luật này thì 
cơ quan quản lý nhà nước về lao động hướng dẫn các 
bên ký lại; 


40 


b) Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động 
được giải quyết theo quy định của pháp luật. 
3. Chính phủ quy định cụ thể Điều này. 


Mục 5 
CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 


Điều 53. Cho thuê lại lao động 


1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã 
được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt 
động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử 
dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử 
dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với 
doanh nghiệp cho thuê lại lao động. 

2. Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với 
một số công việc nhất định. 


Điều 54. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động 


1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ 
và được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động. 

2. Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 
12 tháng. 

3. Chính phủ quy định việc cấp phép hoạt động cho 
thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc 
được thực hiện cho thuê lại lao động. 


41 


Điều 55. Hợp đồng cho thuê lại lao động 


1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê 
lại lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động 
bằng văn bản, lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. 

2. Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm các nội dung 
chủ yếu sau đây: 

a) Nơi làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động 
thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể 
đối với người lao động thuê lại; 

b) Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm 
việc của người lao động; 

c) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an 
toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 

d) Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động. 

3. Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có 
những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động 
thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho 
thuê lại đã ký với người lao động. 


Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 
cho thuê lại lao động 


1. Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù hợp 
với những yêu cầu của bên thuê lại lao động và nội 
dung của hợp đồng lao động đã ký với người lao động. 

2. Thông báo cho người lao động biết nội dung của 
hợp đồng cho thuê lại lao động. 


42 


3. Ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo 
quy định của Bộ luật này. 

4. Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu lý 
lịch của người lao động, yêu cầu của người lao động. 

B. Thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động 
theo quy định của Bộ luật này; trả tiền lương, tiền 
lương của ngày nghỉ lễ, nghỉ hằng năm, tiền lương 
ngừng việc, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại 
không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên 
thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc 
hoặc công việc có giá trị như nhau. 

6. Lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên 
thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động và báo cáo cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. 

7. Xử lý kỹ luật lao động đối với người lao động vi 
phạm kỹ luật lao động khi bên thuê lại lao động trả lại 
người lao động do vi phạm kỷ luật lao động. 


Điều ð7. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại 
lao động 


1. Thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại 
biết nội quy lao động và các quy chế khác của mình. 
2. Không được phân biệt đối xử về điều kiện lao 


43 


động đối với người lao động thuê lại so với người lao 
động của mình. 

3. Thỏa thuận với người lao động thuê lại nếu huy 
động họ làm đêm, làm thêm giờ ngoài nội dung hợp 
đồng cho thuê lại lao động. 

4. Không được chuyển người lao động đã thuê lại 
cho người sử dụng lao động khác. 

5. Thỏa thuận với người lao động thuê lại và doanh 
nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng chính thức 
người lao động thuê lại làm việc cho mình trong trường 
hợp hợp đồng lao động của người lao động với doanh 
nghiệp cho thuê lại lao động chưa chấm dứt. 

6. Trả lại doanh nghiệp cho thuê lại lao động người 
lao động không đáp ứng yêu cầu như đã thỏa thuận 
hoặc vi phạm kỷ luật lao động. 

7. Cung cấp cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động 
chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người 
lao động thuê lại để xem xét xử lý kỷ luật lao động. 


Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của người lao động 
thuê lại 


1. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký 
với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động. 

2. Chấp hành nội quy lao động, kỷ luật lao động, sự 
điều hành hợp pháp và tuân thủ thỏa ước lao động tập 
thể của bên thuê lại lao động. 


44 


3. Được trả lương không thấp hơn tiền lương của 
những người lao động của bên thuê lại lao động có cùng 
trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị 
như nhau. . 

4. Khiếu nại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động 
trong trường hợp bị bên thuê lại lao động vi phạm các 
thoả thuận trong hợp đồng cho thuê lại lao động. 

5. Thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo 
quy định tại Điều 37 của Bộ luật này. 

6. Thỏa thuận để giao kết hợp đồng lao động với bên 
thuê lại lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động 
với doanh nghiệp cho thuê lại lao động. 


Chương XVI 


THANH TRA LAO ĐỘNG, 
XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG 


Điều 237. Nhiệm vụ thanh tra nhà nước về 
lao động 


Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có các 
nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 


45 


1. Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật 
về lao động; 

2. Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an 
toàn lao động, vệ sinh lao động; 

3. Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an 
toàn lao động, vệ sinh lao động; 

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy 
định của pháp luật; 

5. Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan 
có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về lao động. 


Điều 238. Thanh tra lao động 


1. Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động. 

2. Việc thanh tra an toàn lao động, vệ sinh lao động 
trong các lĩnh vực: phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu 
khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, 
đường bộ, đường hàng không và các đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang do các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh 
vực đó thực hiện với sự phối hợp của thanh tra chuyên 
ngành về lao động. 


Điều 239. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động 
Người nào có hành vi vi phạm các quy định của Bộ 


46 


luật này, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vì phạm mà bị 
xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật. 


CHƯƠNG XVII 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 240. Hiệu lực của Bộ luật lao động 


1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 
năm 2018. 

Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 
35/2002/QH10, Luật sửa đối, bổ sung một số điều của 
Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật lao động số 84/2007/QH11 
hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực. 

2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thì hành: 

a) Các hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, 
những thoả thuận hợp pháp khác đã giao kết và những 
thoả thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định 
của Bộ luật này được tiếp tục thực hiện; những thoả 
thuận không phù hợp với quy định của Bộ luật phải 
được sửa đối, bổ sung; 


47 


b) Quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con 
tại Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được thực 
hiện theo quy định của Bộ luật này. 

Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này 
có hiệu lực, mà đến ngày 01 tháng ð năm 2013 vẫn 
đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại 
Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì thời gian 
hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định 
của Bộ luật này. 

3. Chế độ lao động đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công 
an nhân dân, tổ chức xã hội khác và xã viên hợp tác 
xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tuỳ 
từng đối tượng mà được áp dụng một số quy định 
trong Bộ luật này. Chính phủ ban hành chính sách 
lương cụ thể để áp dụng đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, 


công an nhân dân. 


Điều 241. Hiệu lực đối với nơi sử dụng dưới 10 
người lao động 

Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao 
động phải thực hiện những quy định của Bộ luật này, 
nhưng được giảm, miễn một số tiêu chuẩn và thủ tục 
theo quy định của Chính phủ. 


48 


Điều 242. Quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thi hành 

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chỉ 
tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao 
trong Bộ luật. 


Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua 
ngày 18 tháng 6 năm 2012. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
NGUYÊN SINH HÙNG 


49 


2. NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 44/2013/NĐ-CP NGÀY 10-5-2013 
CỦA CHÍNH PHỦ 
Quy định chỉ tiết thi hành một số điều của 


Bộ luật lao động về hợp đồng lao động 


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 
năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 
2005; 

Theo đê nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương | 
binh uà Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chỉ tiết 
thi hành một số điêu của Bộ luật lao động uê hợp đồng 


tao động. 


50 


Chương ] 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


Nghị định này quy định chỉ tiết thi hành Bộ luật lao 
động về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao 
động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử 
dụng lao động; nội dung hợp đồng lao động đối với người 
lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có 
vốn của Nhà nước; trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng 
lao động vô hiệu của thanh tra lao động và xử lý hợp 
đồng lao động vô hiệu. 


Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 
của Bộ luật lao động. 

2. Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 
Điều 3 của Bộ luật lao động. 

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến 
các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này. 


Điều 8. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu 


như sau: 
1. Doanh nghiệp có uốn góp của Nhè nước là doanh 


B1 


nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp mà Nhà nước 
nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ. 

2. Người lao động được thuê làm giám đốc trong 
doanh nghiệp có uốn của Nhà nước là người Việt Nam 
hoặc người nước ngoài có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện 
theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là người được 
thuê làm giám đốc). 

3. Trưởng đoàn thanh tra là người đứng đầu đoàn 
thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra lao động, gồm: 
Trưởng đoàn thanh tra Sở Lao động - Thương bình và Xã 
hội; Trưởng đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương bình và 
Xã hội; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục, 
Tổng cục trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


Chương " 

THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC 
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI GIAO KẾT 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI 
NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 


Điều 4. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã 
hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm 
y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và 
người lao động 


1. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 


52 


bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và 
người lao động: 

a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với 
nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và 
người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người 
lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao 
động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy 
định của pháp luật. 

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động 
còn lại có trách nhiệm chỉ trả cùng lúc với kỳ trả lương 
của người lao động khoản tiền tương đương với mức 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp 
thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy 
định của pháp luật. 

b) Khi hợp đồng lao động mà người lao động và 
người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội 
bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chấm dứt hoặc thay đổi 
mà người lao động và người sử dụng lao động không 
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 
bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử 
dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã 
hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của hợp đồng lao 
động kế tiếp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội 


53 


bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của 
pháp luật. 

2. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của 
người sử dụng lao động và người lao động: 

a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với 
nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và 
người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo 
hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và người sử dụng 
lao động của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao 
nhất có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo quy 
định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động 
còn lại có trách nhiệm chỉ trả cùng lúc với kỳ trả lương 
của người lao động khoản tiền tương đương với mức 
đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử 
dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo 
hiểm y tế. 

b) Khi hợp đồng lao động mà người lao động và 
người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm y tế 
bắt buộc chấm dứt hoặc thay đổi mà người lao động 
và người sử dụng lao động không thuộc đối tượng 
tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động. 
và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia 
bảo hiểm y tế bắt buộc của hợp đồng lao động có mức 
tiền lương cao nhất trong số các hợp đồng còn lại có 


54 


trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo quy định 
của pháp luật. 

3. Việc thay đổi trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã 
hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt 
buộc theo quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 9 
Điều này được quy định như sau: 

a) Người lao động và người sử dụng lao động có trách 
nhiệm sửa đổi, bổ sung nội dung về bảo hiểm xã hội bắt 
buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc trong 
hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật; 

b) Người lao động có trách nhiệm thông báo và gửi 
số Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế và các giấy tờ liên 
quan khác cho người sử dụng lao động của hợp đồng lao 
động kế tiếp để thực hiện. 

4. Người lao động có trách nhiệm thông báo và gửi 
kèm các bản sao hợp đồng lao động đã giao kết hoặc đã 
sửa đổi, bổ sung hoặc đã chấm dứt cho người sử dụng 


lao động còn lại biết. 


Điều 5. Trách nhiệm của người sử dụng lao 
động đối với người lao động bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp 


1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ 
lao động trong hợp đồng lao động với người sử dụng 


55 


lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì 
người sử dụng lao động và tổ chức bảo hiểm xã hội có 
trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động 
theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 02 ngày 
làm việc, kể từ ngày người lao động bị tai nạn lao 
động hoặc được xác định bị bệnh nghề nghiệp, người 
sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn 
bản tình trạng sức khoẻ của người lao động cho 
những người sử dụng lao động của các hợp đồng lao 
động còn lại biết. 

2. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ 
lao động theo hợp đồng lao động với người sử dụng lao 
động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 
hiểm y tế bắt buộc cho người lao động, người sử dụng 
lao động đó có trách nhiệm: 

a) Thanh toán chi phí từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi 
điều trị ổn định đối với người lao động theo quy định tại 
khoản 1 Điều 144 của Bộ luật lao động; 

b) Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho 
người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề 
nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị; 

c) Bồi thường hoặc trợ cấp cho người lao động theo 
quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 145 của Bộ 
luật lao động; 


56 


d) Thông báo bằng văn bản cho những người sử 
dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại biết về 
tình trạng sức khoẻ của người lao động. 

3. Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao 
động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp trong thời gian điều trị, trừ trường hợp quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật lao động. 

Khi sức khoẻ của người lao động bình phục thì 
người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận 
tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động hoặc sửa đổi, bổ 
sung nội dung hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp 
đồng lao động đã giao kết theo quy định của pháp luật. 


Chương HII 
NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI 
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THUÊ LÀM GIÁM ĐỐC 
TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN 
CỦA NHÀ NƯỚC 


Điều 6. Nội dung hợp đồng lao động đối với 
người lao động được thuê làm giám đốc trong 
doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước 

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp 100% vốn của Nhà 
nước; họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh 


57 


nhân dân của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ 
tịch công ty. 

2. Họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc 
tịch; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: địa chỉ nơi cư trú; 
số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác 
theo quy định của pháp luật của người được thuê làm 
giám đốc. 

3. Thời hạn của hớp đồng lao động do hai bên xác định 
trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. 

Thời hạn người sử dụng lao động và người được 
thuê làm giám đốc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao 
động hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao 
kết hợp đồng lao động mới do hai bên thỏa thuận nhưng 
không quá 45 ngày trước khi hết hạn hợp đồng lao 
động. Đối với trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao 
động thì thời hạn hợp đồng lao động do hai bên thỏa 
thuận nhưng tối đa không quá 12 tháng. 

4. Công việc được làm, không được làm và trách 
nhiệm thực hiện công việc của người được thuê làm 
giám đốc theo quy định của pháp luật. 

5. Địa điểm làm việc của người được thuê làm 
giám đốc. 

6. Nội dung, thời hạn, trách nhiệm bảo vệ bí mật 
kinh doanh, bí mật công nghệ của người được thuê làm 
giám đốc và xử lý các trường hợp vi phạm. 


58 


7. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, 
bao gồm: 

a) Bảo đảm về vốn, tài sản và các nguồn lực khác để 
người được thuê làm giám đốc thực hiện công việc; 

b) Cung cấp thông tin để người được thuê làm giám 
đốc thực hiện công việc; 

ce) Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện 
công việc của người được thuê làm giám đốc; 

đ) Ban hành quy chế làm việc của giám đốc; 

đ) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 
pháp luật; 

e) Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận. 

8. Quyền và nghĩa vụ của người được thuê làm giám 
đốc, bao gồm: 

a) Thực hiện các công việc đã giao kết; 

b) Báo cáo những khó khăn trong quá trình thực 
hiện công việc đã giao kết và đề xuất các giải pháp 
khắc phục; 

©) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng về vốn, tài 
sản, lao động và các nguồn lực khác; 

d) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 
pháp luật; | 

đ) Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận. 

9. Quyền lợi của người được thuê làm giám đốc, 


bao gồm: 


59 


a) Tiền lương theo năm, tạm ứng và thanh toán tiền 
lương, chế độ nâng lương; 

b) Tiền thưởng, tạm ứng và trả thưởng; 

c) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

d) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp theo quy định của pháp luật; 

đ) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng để 
thực hiện công việc đã giao kết; 

e) Trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại, thông 
tin liên lạc và các khoản bổ sung khác; 

ø) Các quyển lợi khác do hai bên thỏa thuận. 

10. Điều kiện, quy trình, thủ tục sửa đổi, bổ sung 
hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động. 

11. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao 
động và người được thuê làm giám đốc khi chấm dứt 
hợp đồng lao động. 

12. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải 
quyết tranh chấp lao động và khiếu nại. 

18. Các thỏa thuận khác. 


Điều 7. Nội dung hợp đồng lao động đối với 
người lao động được thuê làm giám đốc trong 
doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước 


Nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động 


60 


được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn góp 
của Nhà nước do Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng 
quản trị và người được thuê làm giám đốc thỏa thuận 
vận dụng các quy định tại Điều 6 Nghị định này. 


“ Chương IV 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 
TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 
CỦA THANH TRA LAO ĐỘNG 
VÀ XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 


Mục 1 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 
TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 
CỦA THANH TRA LAO ĐỘNG 


Điều 8. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao 
động vô hiệu của thanh tra lao động 

Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương bình và Xã 
hội có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. 

Điều 9. Trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng 
lao động vô hiệu của thanh tra lao động 

1. Trong quá trình thanh tra hoặc giải quyết khiếu 


nại, tế cáo về lao động, nếu phát hiện nội dung hợp 


61 


đồng lao động vi phạm thuộc một trong các trường hợp 
quy định tại Điều 50 của Bộ luật lao động, Trưởng đoàn 
thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc 
người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành lập 
biên bản về trường hợp vi phạm và đề nghị người sử 
dụng lao động, người lao động tiến hành sửa đối, bổ 
sung hợp đồng lao động v1 phạm. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kế từ ngày 
nhận được biên bản về trường hợp vi phạm, người sử 
dụng lao động và người lao động phải sửa đổi, bổ sung 
hợp đồng lao động vi phạm. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết 
hạn phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm 
mà hai bên chưa sửa đổi, bổ sung thì Trưởng đoàn 
thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc 
người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành gửi 
biên bản kèm theo bản sao hợp đồng lao động vi phạm 
cho Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được biên bản về trường hợp vi phạm, Chánh thanh tra 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, ban hành 
quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. 

5. Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu 
phải gửi đến người sử dụng lao động và từng người lao 


62 


động có liên quan trong hợp đồng lao động vô hiệu, tổ 
chức đại diện tập thể lao động và cơ quan quản lý nhà 
nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. 


Mục 2 
XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 


Điều 10. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu 
từng phần 


1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô 
hiệu từng phần, người sử dụng lao động và người lao 
động phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bằng việc 
ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp 
đồng lao động mới theo quy định của pháp luật. 

2. Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao 
động vô hiệu từng phần đến khi hai bên sửa đổi, bổ 
sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu thì quyền và lợi 
ích của người lao động được giải quyết theo quy định 
của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) 
và quy định của pháp luật về lao động. 

Hợp đồng lao động vô hiệu có tiền lương thấp hơn 
so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao 
động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai 
bên thỏa thuận lại theo quy định tại khoản 1 Điều này. 


63 


Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả phần 
chênh lệch giữa tiển lương đã thỏa thuận với tiển 
lương trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian 
thực tế làm việc của người lao động nhưng tối đa 
không quá 12 tháng. 


Điều 11. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu 
toàn bộ 

1. Trong thời hạn lỗ ngày, kể từ ngày nhận được 
quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ 
do người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm 
quyền, cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh 
nghiệp đóng trụ sở chính có trách nhiệm hướng dẫn các 
bên ký lại hợp đồng lao động. 

2. Hợp đồng lao động có toàn bộ nội dung của hợp 
đồng trái pháp luật bị hủy bỏ khi có quyết định tuyên 
bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn 
bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng quy định quyền lợi 
của người lao động thấp hơn so với quy định của pháp 
luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập 
thể đang áp dụng thì người sử dụng lao động và người 
lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới 
theo quy định của pháp luật về lao động. 


64 


Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động 
vô hiệu toàn bộ đến khi hai bên giao kết hợp đồng lao 
động mới thì quyền và lợi ích của người lao động được 
giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị 
định này. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô 
hiệu toàn bộ do công việc mà hai bên đã giao kết trong 
hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm, người 
sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm giao 
kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật 
về lao động. 

Trường hợp không giao kết được hợp đồng lao động 
mới thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cho 
người lao động một khoản tiền do hai bên thỏa thuận 
nhưng ít nhất cứ mỗi năm làm việc bằng một tháng 
lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố tại thời 
điểm có quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu 
toàn bộ. 

õ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô 
hiệu toàn bộ do nội dung của hợp đồng lao động hạn 
chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt 


động công đoàn của người lao động, người sử dụng 


65 


lao động và người lao động có trách nhiệm giao kết 
hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật 


về lao động. 


Điều 19. Khởi kiện hoặc khiếu nại đối với 
quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu 

Trường hợp không đồng ý với quyết định tuyên bố 
hợp đồng lao động vô hiệu thì người sử dụng lao động 
hoặc người lao động tiến hành khởi kiện tại Tòa án hoặc 
khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 


định của pháp luật. 
Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 13. Hiệu lực thi hành 


1. Nghị định này có hiệu lực thì hành kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2013. 

2. Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 
năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp 
đông lao động và các quy định trước đây trái với quy 
định tại Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 
Nghị định này có hiệu lực. 


66 


Điều 14. Trách nhiệm thi hành 


1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 
cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


- TM. CHÍNH PHỦ 


Thủ tướng 
NGUYÊN TẤN DŨNG 


67 


—8.THÔNG TƯ 
SỐ 30/2013/TT-BLĐTBXH NGÀY 25-10-2013 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều 

của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động 


Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 
tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm uụ, quyền hạn uà cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương bình uùà Xã hột; 

Căn cứ Nghị định số 442013 LNĐ-CP ngày 10 tháng ð 
năm 2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết thí hành một 
số điều của Bộ luật lao động uê hợp đông lao động; 

Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiên lương; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh uà Xã hội 
ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của 


68 


Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 thúng 5 năm 2013 
của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều 
của Bộ luật lao động uê hợp đồng lao động, 


Mục 1 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


Thông tư này hướng dẫn thi hành việc tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y 
tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao 
động với nhiều người sử dụng lao động; nội dung hợp 
đồng lao động đối với người lao động được thuê làm 
giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; 
trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu 
của thanh tra lao động và xử lý hợp đồng lao động vô 
hiệu theo quy định tại Nghị định số 44/2013/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp 
đồng lao động (sơu đây gọi tắt là Nghị định số 
44/2013/NĐ-CP). 


Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 


của Bộ luật lao động. 


69 


2. Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 
Điều 3 của Bộ luật lao động. 

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến 
các nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư này. 


Mục 2 
THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC 
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
VỚI NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 


Điều 3. Hợp đồng lao động giao kết đầu tiên 
và hợp đồng lao động kế tiếp 

1. Hợp đồng lao động giao kết đầu tiên mà người sử 
dụng lao động và người lao động có trách nhiệm tham gia 
bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP là 
hợp đồng lao động có thời điểm ký kết đầu tiên trong số 

hợp đồng lao động mà người lao động đã tham gia ký kết. 

2. Hợp đồng lao động kế tiếp mà người sử dụng lao 
động và người lao động có trách nhiệm tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP là 
hợp đông lao động có thời điểm ký kết liền kề ngay sau 


70 


hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng 
lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 
hiểm thất nghiệp chấm dứt hoặc thay đối. 


Điều 4. Thông báo của người lao động khi giao 
kết hợp đồng lao động mới hoặc sửa đổi, bổ sung 
hoặc chấm dứt hợp đồng lao động 


1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi giao 
kết hợp đồng lao động mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết, người lao động 
có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo bản 
sao hợp đông lao động mới giao kết hoặc sửa đổi, bổ 
sung hoặc đã chấm dứt đến người sử dụng lao động của 
các hợp đồng lao động khác mà mình đã giao kết. Mẫu 
thông báo theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp 
đồng lao động mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt 
hợp đồng lao động mà làm thay đổi trách nhiệm tham 
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm y tế bắt buộc của người lao động và người sử dụng 
lao động thì người lao động có trách nhiệm gửi hồ sơ đề 
nghị người sử dụng lao động của hợp đồng lao động có 
trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định. 


71 


Hỗ sơ đề nghị người sử dụng lao động của hợp 
đồng lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã 
hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt 
buộc bao gồm: 

a) Giấy đề nghị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc theo mẫu 
tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; 

bỳ Sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ liên quan khác 
(nếu có) cho người sử dụng lao động của hợp đồng lao 
động kế tiếp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 
Nghị định số 44/2013/NĐ-CP đối với trường hợp thay 
đối trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 
hiểm thất nghiệp; 

ce) Thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ liên quan khác 
(nếu có) cho người sử dụng lao động của hợp đồng lao 
động có mức tiền lương cao nhất trong số các hợp đồng 
còn lại theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị 
định số 44/2013/NĐ-CP đối với trường hợp thay đổi 
trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. 


Điều 5. Thông báo của người sử dụng lao 
động khi người lao động bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp 

Khi người lao động bị tai nạn lao động hoặc được 
xác định bị bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao 


72 


động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tình trạng 
sức khỏe của người lao động đến những người sử dụng 
lao động của các hợp đồng lao động còn lại theo quy 
định tại khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 
44/2013/NĐ-CP. Mẫu thông báo theo Phụ lục số 03 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 


Mục 3 
NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THUÊ LÀM GIÁM ĐỐC 
TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC 


Điều 6. Địa chỉ của doanh nghiệp 100% vốn 
của Nhà nước 

Địa chỉ của doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước 
quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP 
là địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


Điều 7. Địa chỉ nơi cư trú và giấy tờ hợp 
pháp khác của người nước ngoài được thuê làm 
giám đốc 

Địa chỉ nơi cư trú và giấy tờ hợp pháp khác đối với 
người nước ngoài được thuê làm giám đốc theo quy định 


73 


tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP được 
quy định như sau: 
1. Địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam và ở nước ngoài. 
.2. Các giấy tờ hợp pháp khác, bao gồm: bản sao hộ 
chiếu, giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có). 


Điều 8. Thời hạn hợp đồng lao động đối với 
người nước ngoài được thuê làm giám đốc 


Thời hạn hợp đồng lao động của người nước ngoài 
được thuê làm giám đốc do hai bên xác định trong 
khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng nhưng 
tối đa không quá thời hạn của giấy phép lao động do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 


Điều 9. Kéo dài thời hạn hợp đồng lao động 


Người sử dụng lao động và người được thuê làm 
giám đốc có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng 
lao động 01 lần thông qua ký kết phụ lục hợp đồng lao 
động nhưng tối đa không quá 12 tháng. Khi hết thời 
hạn đã kéo dài thì hai bên phải giao kết hợp đồng lao 
động mới. Thời gian kéo dài thời hạn hợp đồng lao động 
đối với người nước ngoài được thuê làm giám đốc tối đa 
không quá thời hạn của giấy phép lao động do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cấp. 


74 


Mục 4 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 
TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 
CỦA THANH TRA LAO ĐỘNG 


_ Điều 10. Biên bản về trường hợp hợp đồng lao 
động có nội dung vi phạm pháp luật 

1. Trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên lao 
động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành lập biên bản về trường hợp hợp đồng lao 
động có nội dung vi phạm pháp luật theo mẫu tại Phụ 
lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trường hợp nhiều hợp đồng lao động có cùng nội 
dung vi phạm thì Trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh 
tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ 
thanh tra chuyên ngành lập một biên bản kèm theo 
danh sách các hợp đồng lao động vi phạm. 


Điều 11. Kiểm tra việc sửa đổi, bổ sung hợp 
đồng lao động có nội dung vi phạm 

Khi hết hạn phải sửa đổi, bổ sung hợp đông lao 
động vi phạm của người sử dụng lao động và người lao 
động quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 
44/2013/NĐ-CP, Trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra 
viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ 


T5 


thanh tra chuyên ngành đã lập biên bản về trường hợp 
hợp đồng lao động vi phạm có trách nhiệm kiểm tra 
tình hình sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động 


vì phạm. 


Điều 12. Quyết định tuyên bố hợp đồng lao 
động vô hiệu 

1. Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội nơi lập biên bản hợp đồng lao động vi phạm pháp 
luật ban hành quyết định tuyên bố hợp đồng lao động 
vô hiệu từng phần theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 
hoặc quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu 
toàn bộ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

2. Trường hợp nhiều hợp đồng lao động có cùng nội 
dung vi phạm thì Chánh thanh tra Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành một quyết định tuyên 
bố hợp đông lao động vô hiệu từng phần hoặc vô hiệu 
toàn bộ kèm theo danh sách các hợp đồng lao động vô 
hiệu từng phần hoặc vô hiệu toàn bộ. 

3. Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu 
phải gửi đến người sử dụng lao động, người lao động 
hoặc từng người lao động đối với hợp đồng lao động giao 
kết với nhóm người lao động, Ban chấp hành công đoàn 
cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp 


76 


cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc 
nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị, chi nhánh 


của doanh nghiệp. 


Mục 5ð 
XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 


Điều 13. Mức hoàn trả phần chênh lệch giữa 
tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong hợp 


đồng lao động vô hiệu 


Mức hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã 
thỏa thuận với mức tiền lương trong hợp đồng lao động 
vô hiệu quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 
44/2013/NĐ-CP được xác định theo công thức sau: 

M„ụr = (M„n;¿ - Mạy,) x t 

Trong đó: 

- Mạ: Mức hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền 
lương đã thỏa thuận với tiền lương trong hợp đồng lao 
động vô hiệu; 

- Mu: Tiền lương tính theo tháng (gồm: mức 
lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) do 
hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động bị tuyên 


bố vô hiệu; 


li 


- Mma: Tiền lương tính theo tháng (gồm: mức lương, 
phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) trong hợp 
đồng lao động sau khi hai bên thỏa thuận; 

Trường hợp tiền lương trong hợp đồng lao động được 
thỏa thuận theo hình thức trả lương khác thì phải quy 
đổi về tiền lương theo tháng. 

- t: Số tháng làm việc thực tế của người lao động cho 
người sử dụng lao động tương ứng với mức tiền lương 
ghi trong hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu tính từ 
thời điểm tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu trở về 
trước. Trường hợp số tháng làm việc lớn hơn 12 tháng 
thì chỉ được tính hoàn trả tối đa là 12 tháng. Trường 
hợp thời gian thực tế làm việc tính theo tháng có ngày 
lẻ thì dưới 15 ngày không được tính; từ đủ 1ð ngày trở 
lên được làm tròn lên 01 tháng làm việc. 


Điều 14. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ 
do người ký kết hợp đồng lao động không đúng 
thẩm quyền 

1. Người ký kết hợp đồng lao động không đúng 
thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 
44/2013/NĐ-CP là người ký kết hợp đồng không thuộc 
một trong các đối tượng sau: 

a) Bên người sử dụng lao động 

- Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ 


78 


của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo 
pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động 
theo Luật doanh nghiệp; 

- Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ 
hợp tác xã, hên hiệp hợp tác xã hoặc người được người 
đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã; 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc 
người được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức ủy 
quyền đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng lao 
động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; 

- Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người 
đứng đầu tổ chức ủy quyền đối với cơ quan, tổ chức, chỉ 
nhánh, văn phòng đại điện của nước ngoài hoặc quốc tế 
đóng tại Việt Nam; 

- Chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có thuê 
mướn, sử dụng lao động; 

- Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động. 

b) Bên người lao động . 

- Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến 
dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại 
điện theo pháp luật của người lao động; 


/ÈÓ 


- Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 
15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi; 

- Người lao động được nhóm người lao động ủy quyền 
giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, kèm theo danh 
sách họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề 
nghiệp và chữ ký của từng người lao động ủy quyền. 

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được 
quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ 
do người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm 
quyền, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp 
đóng trụ sở chính hoặc nơi đặt cơ sở sản xuất kinh 
doanh, đơn vị, chi nhánh của doanh nghiệp chỉ đạo 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
người sử dụng lao động và người lao động ký lại hợp 
đông lao động theo đúng thẩm quyền. 

3. Nội dung của hợp đồng lao động ký lại theo đúng 
thẩm quyển là nội dung mà người lao động và người sử 
dụng lao động đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động 
bị tuyên bố vô hiệu, trừ trường hợp hai bên có thỏa 
thuận khác. 

4. Hợp đồng lao động được ký lại theo đúng thẩm 
quyền có hiệu lực kể từ ngày ký. 

5. Thời gian người lao động bắt đầu làm việc theo 
hợp đồng lao động do người ký kết không đúng thẩm 
quyền cho đến khi ký lại hợp đồng lao động theo đúng 


80 


thẩm quyền thì quyền và lợi ích của mỗi bên được thực 
hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động bị tuyên 
bố vô hiệu do người ký kết không đúng thẩm quyền. 

Thời gian người lao động bắt đầu làm việc theo hợp 
đồng lao động do người ký kết không đúng thẩm quyền 
cho đến khi ký lại hợp đồng lao động theo đúng thẩm 
quyền được tính là thời gian làm việc cho người sử dụng 
lao động để làm căn cứ thực hiện chế độ theo quy định 
của pháp luật về lao động. 


Điều 15. Trách nhiệm của người sử dụng lao 
động trong trường hợp không giao kết được hợp 
đồng lao động mới đối với người lao động khi hợp 
đồng lao động vô hiệu toàn bộ do công việc bị 
pháp luật cấm 


1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cho 
người lao động một khoản tiền do hai bên thỏa thuận 
nhưng ít nhất cứ mỗi năm làm việc bằng một tháng 
lương tối thiểu vùng áp dụng đối với địa bàn nơi người 
sử dụng lao động đặt cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc 
đơn vị, chi nhánh mà người lao động làm việc do Chính 
phủ công bố tại thời điểm có quyết định tuyên bố hợp 
đồng lao động vô hiệu toàn bộ. Thời gian làm việc của 
người lao động là thời gian làm việc theo hợp đồng lao 
động bị tuyên bố vô hiệu. Thời gian thử việc, học nghề, 


81 


tập nghề tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, thời gian 
được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ 
hưởng chế độ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, 
nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 116 
của Bộ luật lao động, nghỉ việc không hưởng lương nếu 
được người sử dụng lao động đông ý, nghỉ để hoạt động 
công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn, 
thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của 
người lao động, thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công 
việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở 
lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
kết luận không phạm tội được tính là thời gian làm việc 
cho người sử dụng lao động. "¬ 

Thời gian làm việc thực tế của người lao động được 
tính theo năm, trường hợp có tháng lẻ thì dưới 06 tháng 
được tính bằng 1⁄2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được 
làm tròn 01 năm làm việc. 

2. Trường hợp người lao động đã có thời gian làm 
việc cho người sử dụng lao động theo các hợp đồng 
lao động khác trước đó từ đủ 12 tháng trở lên mà 
chưa được người sử dụng lao động chỉ trả trợ cấp 
thôi việc, trợ cấp mất việc làm thì ngoài khoản tiền 
trả cho người lao động theo quy định tại khoản 1 
Điều này, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi 
trả trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về 


82 


lao động đối với thời gian người lao động đã làm việc 
cho người sử dụng lao động theo các hợp đồng lao 
động khác trước đó. 

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền 
lương bình quân 06 tháng liển kề trước khi chấm dứt 
hợp đồng lao động liền kể trước hợp đồng lao động bị 
tuyên bố vô hiệu toàn bộ do công việc bị pháp luật cấm. 
Trường hợp tiền lương bình quân 06 tháng liền kề trước 
khi chấm dứt hợp đồng lao động liền kề trước hợp đồng 
lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ do công việc bị 
pháp luật cấm thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do 
Chính phủ công bố tại thời điểm có quyết định tuyên bố 
hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ thì được tính bằng 
mức lương tối thiểu vùng. 


Điều 16. Quyền và lợi ích của người lao động 
đối với thời gian người lao động làm việc theo hợp 
đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ cho 
đến khi giao kết hợp đồng lao động mới 


1. Quyền và lợi ích của người lao động trong thời 
gian người lao động bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao 
động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ cho đến khi giao kết 
hợp đồng lao động mới được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp trong hợp đồng lao động bị tuyên bố 
vô hiệu toàn bộ có nội dung quy định quyền và lợi ích 


83 


của người lao động không thấp hơn quy định của pháp 
luật về lao động hoặc nội quy lao động hoặc thỏa ước lao 
động tập thể (nếu có) thì quyền và lợi ích của mỗi bên 
được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động 
bị tuyên bố vô hiệu. 

b) Trường hợp trong hợp đồng lao động bị tuyên 
bố vô hiệu toàn bộ có nội dung quy định quyền và lợi 
ích của người lao động thấp hơn quy định của pháp 
luật về lao động hoặc nội quy lao động hoặc thỏa ước 
lao động tập thể (nếu có) thì quyển và lợi ích của mỗi 
bên được thực hiện theo nội quy lao động, thỏa ước 
lao động tập thể và quy định của pháp luật về lao 
động. Riêng đối với nội dung quy định về tiền lương 
thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, 
nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp 
dụng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn 
trả cho người lao động khoản tiền theo quy định tại 
Điều 13 Thông tư này. 

2. Thời gian người lao động bắt đầu làm việc theo 
hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ cho đến 
khi giao kết hợp đồng lao động mới được tính là thời 
gian làm việc cho người sử dụng lao động để làm căn 
cứ thực hiện chế độ theo quy định của pháp luật về 


lao động. 


34 


Mục 6 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 17. Hiệu lực thi hành 


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 
tháng 12 năm 2013. 

Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 21/⁄2003TT-BLĐTBXH 
ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 
năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động; Thông tư 
số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2009 sửa đổi, 
bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH 
ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 
của Chính phủ về hợp đồng lao động. 

3. Hợp đồng lao động đối với người lao động được 
thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của nhà 
nước đã ký có nội dung trái với quy định tại Thông tư 
này thì người sử dụng lao động và người lao động sửa 
đổi, bổ sung hợp đồng lao động theo đúng nội dung quy 
định tại Thông tư này. 


Điều 18. Trách nhiệm thi hành 


Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 


85 


cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm 
chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
và doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định tại 
Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề 
nghị các cd quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp phản 
ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng 
dẫn bổ sung kịp thời. 


KT. BỘ TRƯỞNG 


Thứ trưởng 
PHẠM MINH HUÂN 


86 


Phụ lục số 01 
Mẫu văn bản thông báo về việc giao kết 
hợp đồng lao động mới hoặc sửa đổi, bổ sung - 
hoặc chấm dứt hợp đồng lao động 
(Ban hành bèm theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH 
ngày 2ð tháng 10 năm 2013 
của Bộ Lao động - Thương binh uùà Xã hội) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


THÔNG BẢO 


TL DO | s945421assôslbbs2svcaloolloajsbiedgsioafaideaeadlssáitddidbss¿ 
113 G111 26g duiÊag 01/1 0teboyfssviitidbssaoolldagdkskfleiebÐsd 
Hiện tôi đang làm việc theo các hợp đồng lao động sau: 


87 


Hợp Bế laođộng| Tên cơ quan, tổ chức, Ngày ký Loại hợp đồng lao 
doanh nghiệp lê động 


Ngày ký (hoặc sửa đổi, bổ 
, Loại hợp đồng lao 
sung hoặc chấm dứt hợp 


đồng lao động) 


Tôi thông báo và gửi kèm theo hợp đồng lao động 
Wth: (1).... để người sử dụng lao động khác được biết. 


..,„ ngày ... tháng .... năm 20... 
NGƯỜI THÔNG BÁO 
(Chữ ký) 


Họ và tên 


Ghỉ chú: 

(1) Giao kết hợp đồng lao động mới hoặc sửa đổi, bổ sung 
hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. 

(2) Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động mà 


người lao động đang làm việc. 


88 


Phụ lục số 02 
Mẫu văn bản đề nghị tham gia 
bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm y tế bắt buộc 
(Ban hành bèm theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH 
ngày 2ð tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương 
bình uà Xã hội) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


GIẤY ĐỀ NGHỊ 
Về việc tham øgia....(1).... 


Kính gửi:............ (2) 
Tên tôi là: 
E)IP.ÊT 11:8, 00529/k25x66/401002RfluslaagufeAcckdtodisawteg sa svEsleeve 
Tôi đã tham gia ....(1).... theo hợp đồng lao động số... 
ngày ... tháng ... năm ... với ....(3).... 
Nay hợp đồng lao động trên đã ....(4).... từ ngày... 
tháng ... năm ... nên không tham gia... (1)... từ ngày ... 
tháng... năm 


a2... -....Š.`..ˆ^ 


89 


Đề nghị ...(2).... sửa đối, bổ sung nội dung hợp đồng 
lao động và làm thủ tục tham gia ...(1)... cho tôi kể từ 
ngày ... tháng ... năm ... theo quy định. 

Hồ sơ gửi kèm gồm hợp đồng lao động đã ...(4).... và 


..., ngày... tháng ... năm 20... 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Chữ ký) 


Họ và tên 


Ghi chú: . 

(1) Bảo hiểm xã hội bất buộc hoặc bảo hiểm thất nghiệp 
hoặc bảo hiểm y tế bắt buộc. 

(2) Tên người sử dụng lao động của hợp đồng lao động có 
trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo 
hiểm thất nghiệp hoặc bảo hiểm y tế bắt buộc. 

(3) Tên người sử dụng lao động của hợp đồng lao động đã 
sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. 

(4) Sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hoặc có mức lương 
thấp hơn đối với trường hợp để nghị tham gia bảo hiểm y tế 
bắt buộc. 

(5) Sổ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp để nghị tham 
gìa bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thẻ bảo hiểm y tế đối với 
trường hợp đề nghị tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và các 
giấy tờ khác liên quan (nếu có). 


90 


Phụ lục số 03 
Mẫu văn bản thông báo về việc người lao động bị 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH 
ngày 25 tháng 10 năm 2013 
của Bộ Lao động - Thương binh uè Xõ hội) 


TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


q) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số. /TB-(2) ...(3), ngày... tháng... năm 20... 
THONG BAO 


Về việc người lao động ...(4)... 


Kính gửi:............. ,Ỷ. 
VN (1)... thông báo: 
Ông/bà: .....(6)..............-.- S22 ST 


Địa chỉ: 

Bị...(4)... trong quá trình làm việc tại doanh 
nghiệp, với tình hình sức khỏe như sau: ...... (7) 
Hiện đang điều trị tại ...(8)...(nếu có). 

Xin thông báo để ...(ð)... được biết. 


CỐ... 


““........ 


91 


Chỉ tiết xin liên hệ với ông?bà ...... địa chỉ ....... số 
điện thoại..... 


NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
Nơi nhận: (Chữ bý, dấu) 
- Như trên; Họ và tên 
- Lưu VT,,.... 
Ghi chú: 


(1) Tên doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nơi người lao động 
bị tai nạn hoặc được xác định bị bệnh nghề nghiệp. 

(2) Tên viết tắt của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nơi người 
lao động bị tai nạn hoặc được xác định bị bệnh nghề nghiệp. 

(3) Địa danh nơi đặt trụ sở hoặc cơ sở sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức gửi văn bản. 

(4) Bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp. 

(5) Tên người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động 
còn lại mà người lao động đã giao kết. 

(6) Họ và tên người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị 
bệnh nghề nghiệp. 

(7) Ghi rõ tình hình sức khỏe của người lao động. 

(8) Tên cơ sở y tế nơi người lao động bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp điều trị. 


92 


Phụ lục số 04 
Mẫu Biên bản về hợp đồng lao động có nội dung 
vi phạm pháp luật 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH 
ngày 25 tháng 10 năm 2013 
của Bộ Lao động - Thương binh uà Xã hội) 


TÊN CƠ QUAN 


N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
...(2), ngày... tháng... năm... 


BIÊN BẢN 
Về hợp đồng lao động 
có nội dung vi phạm pháp luật ` 


2 .--ˆ___............ẽ.rẽr 


Ongbà.................. CHÚC: VI cx200x/ssves125169062/xông 6 0 9g/6se : 
Onghà................. $0 8P """. ..ốố : 
Ongihà................. CHÚC VỤ cá t0 Ô vs xxáàdidssfso : 
Tiến hành lập biên bản đối với hợp đồng lao động số 
XIA ngày... tháng... năm... được ký kết giữa ...(3).... và 


ông/bà...(4).... có nội dung vi phạm pháp luật như sau: 


Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên 
bản này, người sử dụng lao động và người lao động phải 
sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động và thông báo cho 
người lập biên bản được biết. 

Biên bản được lập thành 04 bản có nội dung và 
giá trị như nhau, người lập Biên bản vi phạm giữ một 
bản, người sử dụng lao động giữ một bản, người lao 
động giữ một bản, Ban chấp hành công đoàn..(6)... giữ 
một bản. 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng 
ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng 
ký vào biên bản. 

Biên bản này gồm....... trang, được những người có 
mặt cùng ký xác nhận vào từng trang. 


NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG NGƯỜI 

hoặc - LAO ĐỘNG LẬP BIÊN BẢN 
BAN CHAP HANH (Ký, ghi rõ họ tên 0à (Ký, ght rõ họ tên) 
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ đóng dấu) 


(Ký, ghi rõ họ tên) 
Lý do không ký biên bản (nếu có): ..................- 8t 2/004 
Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan của người lập Biên bản. . 


(2) Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 
(3) Họ và tên, chức danh người ký hợp đồng lao động. 


94 


(4) Họ và tên người lao động. Trường hợp người lao động 
dưới 15 tuổi thì ghi thêm họ và tên người đại diện theo pháp 
luật ký hợp đồng lao động. 

(5) Ghi cụ thể nội dung hợp đồng lao động vi phạm pháp 
luật. Trường hợp có nhiều hợp đồng lao động có cùng nội 
dung vi phạm thì lập danh sách các hợp đồng lao động vi 
phạm kèm theo. 

(6) Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành 
công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công 
đoàn cơ sở. 


95 


Phụ lục số 05 
Mẫu Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô 
hiệu từng phần 
(Ban hành bèm theo Thông tư số 3012013/TT-BLĐTBXH 
ngày 25 tháng 10 năm 2013 
của Bộ Lao động - Thương bình uà Xã hội) 


SỞ LAO ĐỘNG - CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH/TE.... 


THANH TRA SỞ 
Sốc  /QĐ-TTr (1)..., ngày... tháng... năm... 


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tuyên bố 
hợp đồng lao đông vô hiệu từng phần 


CHÁNH THANH TRA 


Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng ð 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; 

Căn cứ Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 
năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; 


96 


Căn cứ Biên bản vi phạm nội dung hợp đồng lao 
động do ....(2)... lập hồi ..... giờ... ngày... tháng... năm... 


AT ay 0x0 0011390364 X3441%62096494 66552502 EL2031V38% 4631.1564 ch 0ết Lan s48 4b5 2x4 1ó sẽ : 

Xét để nghị của........................-. -.. LH. Hs ceceercea : 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tuyên bế vô hiệu đối với nội dung:...(3)...... : 


Tại hợp đồng lao động số...(4)...ký ngày... tháng... 
năm... ký giữa một bên là: 


Ong;hà......... (5) Espninễ ; Chức đanh......................... : 

Số chứng minh nhân dân............. Cấp ngày... tại... ; 

TäI QiỐT) CHỦ ¿2Õ ) và 12t s4 tu 18014/A0SiEi AE dusyesa : 

121018 Hs C7) 2645106060 1ÄEetbust/dioiss1tnediaseem SN ¬ 
Với một bên là: 

Ông/bà (PI ciá sa t0 nà 0y 08g00 uxecsoi0052/esslenfboiGisl vu Ông h 

Số chứng minh nhân dân....................... Cấp ngày... 

1ã ".."...ẽ..ẻ..ố. 6w“. .!9 ) 

11118101. 8/0/16 642 0b s106a4i 118i lsssasisbotsistonnuEe bi ị 


Điều 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được Quyết định này; người sử dụng lao động và 
người lao động phải tiến hành sửa đổi, bổ sung phần nội 
dung bị tuyên bố vô hiệu tại Điều 1 quyết định này. 

Điều 3. Quyền và lợi ích của mỗi bên trong thời gian 
từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần đến 


97 


khi hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô 
hiệu được giải quyết theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Điều 5. Ông/bà VỀ y0 (8)...... và....... (8)...... có trách 
nhiệm thi hành quyết định này. Trường hợp không 
đồng ý với quyết định này, các bên có quyền khiếu nại, 
- khởi kiện theo quy định của pháp luật. 


: CHÁNH THANH TRA 
Nơi nhận: - (Ký, ghi rõ họ tên uà đóng dấu) 


Ghỉ chú: 

(1 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. 

(2) Họ và tên người lập Biên bản về hợp đồng lao động có 
nội dung vì phạm pháp luật. 

(3) Ghi rõ nội dung vô hiệu trong hợp đồng lao động. 

(4) Trường hợp có nhiều hợp đồng lao động có cùng nội 
dung vi phạm thì Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành một quyết định tuyên bố hợp đồng 
lao động vô hiệu từng phần kèm theo danh sách các hợp đồng 
lao động vô hiệu từng phần. , 

(5) Họ và tên của người đại diện theo pháp luật của cơ 
quan, doanh nghiệp. 

(6) Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

(7) Địa chỉ nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi đặt cơ sở sản 
xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

(8) Họ và tên. người „ động. 


98 


Phụ lục số 06 
Mẫu Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô 
hiệu toàn bộ 
(Ban hành bèm theo Thông tư số 3012013/TT-BLĐTBXH 
ngày 25 tháng 10 năm 2013 
của Bộ Lao động - Thương binh uà Xã hội) 


SỞ LAO ĐỘNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH/TP.... 
THANH TRA SỞ 
Số — /QĐ-TTr : (1)..., ngày... tháng...năm... 
QUYET ĐỊNH 


Về việc tuyên bố 


hợp đồng lạo đông vô hiêu toàn bộ 


CHÁNH THANH TRA 


Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012; 
_— Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 
của Chính phủ quy định chì tiết thi hành một. số điều 
của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; 


99 


Căn cứ Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 
năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra ngành Lao động - Thương bình và Xã hội; 

Căn cứ Biên bản vi phạm nội dung hợp đồng lao 
động do ....(2)... lập hồi.... giờ... ngày... tháng... năm... 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Tuyên bố vô hiệu toàn bộ đối với hợp đồng 
lao động số...(3)...ký ngày... tháng... năm... ký giữa một 


bên là: 
Ông/hà.......... t):aogbai : Chức danh .......................... ¬ 
Số chứng minh nhân dân............... Cấp ngày........ 
CR1 sa uecsit302x26sG00siittbtifuiaaaalafiadiltivbidOauasststtsvá6y h 
Đại diện cho ......... (DI 20620001 6666166 x60 00632 MGUiat ; 
Địa chỉ........ (Ổ S2 i80 2s)x 19906 S0ao4t2)1090/01 „2.40 2060, 36 h 
Với một bên là: 
Ôñö bà C11 bá 001006 60praàplibi4 40k 0Uceilidoslel 
Số chứng minh nhân dân................ Cấp ngày............ 
(Ta he ne SÄwdazadaoaksagtavisaisull 6bigosseeeslatcbiEaitesnuifebixssasi : 
Đi CHỈ v2 56, 0654/00/2260 0046.4tMaiagkisaditoltoeiodlloliasdii : 


Điều 9. Trong thời hạn ....(8)... làm việc, kể từ 
ngày nhận được Quyết định này; người sử dụng lao 


100 


động và người lao động phải tiến hành giao kết hợp 
đồng lao động mới theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyền và lợi ích của mỗi bên trong thời 
gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ 
đến khi hai bên giao kết hợp đồng lao động mới được 
giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 5. Ông/hà....... (4)...... ĐÀ vu se (?)........ có trách 
nhiệm thi hành quyết định này. Trường hợp không 
đồng ý với quyết định này, các bên có quyền khiếu nại, 
khởi kiện theo quy định của pháp luật. 


CHÁNH THANH TRA 
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên uà đóng dấu) 


Ghi chú: 

(1) Ghì địa danh hành chính cấp tỉnh. 

(2) Tên và chức vụ của người lập Biên bản về hợp đồng 
lao động có nội dung vì phạm pháp luật. 

(3) Trường hợp có nhiều hợp đồng lao động có cùng nội 
dung vi phạm thì Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành một quyết định tuyên bố hợp đồng 


101 


lao động vô hiệu toàn bộ kèm theo danh sách các hợp đồng 
lao động vô hiệu toàn bộ. 

(4) Họ và tên của người đại diện theo pháp luật của cơ 
quan, doanh nghiệp. 

(5ð) Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

(6) Địa chỉ nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi đặt cơ sở sản 
xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

(7) Họ và tên người lao động. 

(8) Thời gian cụ thể đối với từng loại vi phạm quy định 
- tại Điều 11 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Bộ luật 
lao động về hợp đồng lao động. 


102 


MỤC LỤC 


Trang 
Chú dẫn của Nhà xuất bản 


1. Bộ luật lao động năm 2012 (Trích) 

2. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều 
của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động 

3. Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25-10- 
2013 của Bộ luật lao động, Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều 


của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động 


103 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
TS. NGUYÊN DUY HÙNG 


Chịu trách nhiệm nội dung 


PHẠM VIỆT 
Biên tập nội dung: NGUYÊN LỆ HUYỀN 
Trình bày bìa: DƯƠNG THÁI SƠN 
Chế bản vi tính: _ ĐÀO BÍCH 
Sửa bản in: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT 
Đọc sách mẫu: NGUYÊN LỆ HUYỀN 


In 660 cuốn, khổ 13x19 cm, tại Nhà in Sự Thật. 

Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 27-2014/CXB/178-60/CTQG. 
Giấy phép xuất bản số: 4205-QĐ/NXBCTQG ngày 24-1-2014. 
In xong nộp lưu chiều tháng 2 năm 2014. 


